

ThS. Nguyln Thi Thanh Mai 


thuat 

TRONG va THAM CANH 

CAY MANG CUT 

■ 


nhA xuat ban nong nghiep 

TP. Ho Chi Minh - 2005 



MUC LUC 


Leri noi dau. 7 

I- GlCfl THIEU.9 

II- BAC DIEM SINH HOC.9 

1. Than va r6.10 

2. La.10 

3. Hoa.11 

4. Trai va hat.12 

III- YEU CAU SINH THAI.13 

1. Nhiet do - Am do.13 

2. Cao do.13 

3. LifOng miia.13 

4. Anh sang.13 

5. Bat trong.14 

IV- CHON VA NHAN GIONG.14 

1. Chon giong trong.14 

2. PhtfOng phap nhan giong.15 

a. Trong bang hat.15 

b, Ghep ngon.16 

V- KY THUAT TRONG VA CHAM SOC.19 

1. Vung trong.19 


3 























2 . Thcri vu trong.19 

A- CHUAN BI VLfCfN...19 

1. Bao miicfng iSn lip.19 

2. Bap de bao.20 

3. Trong cay chan gio.20 

4. Khoang each trong.21 

5. Trong xen.22 

B- KY THUAT TRONG VA CHAM SOC.22 

1. Chuan bi ho" trong va each trong.22 

2. Che bong khi cay con nho.23 

3. TQ goc gifif am.24 

4. Boi bun len lip.24 

5. Tudi nufdc.24 

a. Giai doan cay con.25 

b. Giai doan cay ra hoa va mang trdi.25 

6. Trif co dai.25 

7. Tia canh tao tan.25 

8. Bon phan.27 

a. Giai doan cay chifa cho trai.27 

b. Giai doan cay cho trai.28 

9. Xuf ly ra hoa sdm.30 


4 























VI- PHONG TRI SAU BENH HAI CHINH.31 

A- SAU HAI.31 

1. Sau ve bua (Phyllocnistic citrella) .31 

2. Bo tri ( Thryps spp.).32 

3. Nhen do ( Tetranychus spp.).32 

B- BENH HAI.33 

1. Benh dom rong (do tao 

Cephaleuros virescens ).33 

2. Benh dom la (do nam Pestalotia sp.).34 

3. Benh chet nhanh (do nam 

Pestaliotopais sp.).34 

4. Benh chay mu vang tren trai.35 

5. Benh than thuf (do nam 

Collectotrichum) .36 

VII- THU HOACH BAO QUAN.37 

Tai lieu tham khao.39 


5 
















LCfl NOI DAU 


T rong qua trinh chuyen dich cocau kinh 
te nong nghiep nhUng nam gan day , 
cay an qua la loqi cay trong mang lai 
hieu qua kinh te cao, ditac nong dan va cac dia 
phitang quan tarn phat trien, trong do mang cut vdi 
huang vi dac trUng da ditqc danh gia la mot trong 
nhUng loqi trai cay nhiet dai co lai the canh tranh 
cua nude ta . 


NhUng hien nay san pham trai mang cut cua 
Viet Nam da so con khong dong deu } mau ma chUa 
dep, trai thudng hi da cam va chay mil vang } chat 
luong khong on dinh . Nguyen nhan chii yeu la do 
trong qua trinh canh tac ngUdi san xuat chUa chuy 
dp dung cac bien phap ky thuat tham canh dong bo 
va phong trie sau benh. 

Trong khi do nhu cau va thi hieu cua ngUdi 
tieu dung trong va ngoai nude ngay cang cao, ddi 
hoi san pham trai mang cut tuoi phai dong deu, 
mau ma dep , khong sau benh y chat luong ngon va 
dam bao ve sinh an toan thilc pham. Ben canh do 
chi phi san xuat phai hop ly va nang sudt, san 
luong phai cao thi mdi mang lai hieu qua kinh te 
cao cho ngUdi san xuat. 

Nhdm gop phan vao viec giai quyet van de 
tren f chung toi bien soan cuon Ky thuat trong va 


7 



tham earth cdy mdng cut v&i mong mu6n cung 
cdp cho khuy£n nong vien va nguai san xuat mot so 
kien thile co ban ue quy trlnh ky thuat trong trot, 
cham soc va quan ly viton mdng cut de co the xit ly 
phu hop cac van de phat sinh trong qua trlnh canh 
tac va dat hieu qua cao. 

Noi dung sack ditoc tong hop ti£ cac ket qua 
nghien ciLu trong nhieu nam cua cac chuyen gia 
cdy an qua va mot so ket qua thtf nghiem thiic te 
trong san xuat mdng cut tqi Viet Nam . 

Chung toi da co gdng chon loc cac thong tin 
edn thiet va bien soan dudi dang quy trlnh ky thuat 
tom tdt Tuy nhien, noi dung trlnh bay trong tai 
lieu nay khdng the trdnh khdi nhxtng thidu sot nhat 
dinh. 

Xin trdn trong don nhqn duoc nhieu y kidn 
gop y quy bdu cua ban doc . 


Ngit&i bien soan 


8 



I- Gift THIEU 

Ming cut la loai cay in trii nhi$t ddi co pham 
chat trai rat ngon duoc ngUcfi tieu dung chap nhan 
do hUdng vi die trUng cua no, dUdc xem la “Hoang 
hau” cua cic loai trii cay; nhd vay trii ming cut co 
gia tri thUdng pham rat cao va la mot trong nhCfng 
loai trii cay co tiem nang xuat khau cua nude ta. 
Tin goi ming cut d nude ta cd the bit nguon tif ten 
Thii cua loai trai cay nay la Mangkhut. 

Hien nay, di<?n tich trong ming cut tr&n the 
gidi vin con rat han che vi loai cay trong niy co 
yeu cau ve khi h$u khi nghiem ngit, hat kho ton 
trtf, cay lai kho nhan giong, cham phit trien vi lau 
cho trai. Ngoai ra, phan thit in duoc cua trii ming 
cut lai it cung li m<?t trong nhtfng nguyen nhan 
lam trii mang cut kho canh tranh vdi nhtfng loai 
trai cay nhi$t ddi khic. Thai Lan dang li ntfdc san 
xuat vi xuat khau trai ming cut ldn nhit the gidi. 
O ntfdc ta hien ming cut duoc trdng d m6t so tinh 
nhtf: Binh Duong, Ben Tre, Can Thd, Vinh Long, 
Soc Tring va Tri Vinh. 

II- DAC DIEM SINH HQC 

Cay ming cut co ten khoa hoc li Garcinia 
mangostana L. thude chi Btfa (Garcinia), ho 
Guttiferae. Day li mpt ho ldn gom 35 giong vi hdn 
800 loai cua viing nhiet ddi vi i nhi$t ddi, trong d6 
co 60 loai cd nguon gdc chau A. Giong Garcinia cd 


9 



khoang 150 loai. 

1. Than va re 

Cay mang cut trifcmg thknh co dang trung binh, 
dang cay dep, cay cao khoang 10 - 25m vdri dtfcrng 
klnh than 15 - 35cm, nhung thufrng cay mang cut 
trong d DBSCL chi cao 6 - 8m va cho tan rong 6 - 
10m sau 30 nam trbng. Cay tang trtfdng cham, 
thirimg moc thang vdi tan tron a phan tren. Canh 
each nhau deu tren than, dau canh hefi ru xuong. 

Vo than cay chda tanin, mangostin va amiliasin 
co the dung lam dilpc lieu (nhu tri benh tieu chay, 
kilt ly ...). Mangostin co nhieu trong than, la vd vo 
trai mang cut, la mot loai chat co kha nang chong 
lai nhieu loai nam vd vi khud’n. 

Go than nang va bln, thPorng dope suf dung 
lam do moc, trang tri ... 

Re phat trien cham va yeu, do rong cua h| re 
chi bang 2/3 do rong cua tan cay, phan ldn rl chi 
tap trung d do sau 20 - 30cm. Ri cay mang cut lai 
khong co he thong long hut nen kha nang hap thu 
node han ehe. 

2. La 

La mang cut khd to, dang hinh trdng, duoi la 
it nhon, day, moc doi nhau, cuohg ngdn (khoang 1 
- 2cm), phien la nguyen, thuon dai, co gan giffa noi 
ro deu dan nho kieu long chim. La xanh sim va 
bong d mat tren, xanh vang va moc d mat dudi. La 


10 



dai 12 - 25cm, rong 7 - 13cm. Tuy nhien 1 A mang 
cut co kha n&ng quang hop kem. 

3. Hoa 

Mang cut la cay ra hoa d dau canh, hoa cutng, co 
cuong dai 7 - 9mm. Hoa dan doc, khi tro dufPng kfnh 
4 - 6cm, dai 1,5 - 2cm, 4 dai hoa g6m 2 cai nho 
khep chat va 2 cai lcrn (dai 2cm) mau vang xanh. 
Bon canh hoa mau vang xanh co vien do hoac do, 
klch thudc 2,5 - 3cm. 

Hoa mang cut la loai hoa khong hoan toan, ve 
hinh thai la nhufng hoa lu'o'ng tlnh, nhiftig ve chiic 
nang chi co nhufng hoa cai tren do cung co nhi dUc 
mang 1-3 bao phan (dai 5 - 6mm) nhifng hoan 
toan bat thu nen se thoai hda. Hat chi phat trien 
dupe nhd dr phoi bat dinh, do do tuy cay con trdng 
th hat nhi/ng se hoan toan giong vdri cay me (trh 
cac trUcmg hop dot bien c6 the xay ra). Bau noan 
khong cuong, co 4 - 8 buong, nuom khong co voi 
nhuy mang nhieu thiiy, co 4 - 8 thiiy tuy so buong. 

Trong dieu kipn thuan lpi, cay ra hoa vao n&m 
thuf 6 hoac thuf 7 sau khi gieo, neu bat lpi cay chi 
cho hoa sau 10 - 12 n&m, th$m chi den 15 - 20 
nam khi trong a nhufng vung co nhiet d6 thap. Hoa 
thuPng moc dem doc hoac thng cap or ngon cac canh, 
canh thd cap co ttr 2 - 3 ccfi dot co ti le ra hoa nhieu 
han so vdi cac canh non va cac canh thuf cap gia c6i 
co 4 - 5 cai dpt trdf len. 


11 



TJ, v 

O mien Nam nifdc ta, mang cut thiidng ra hoa 
vao thang 1 - 3dl va cho trdi chin vao thang 5 - 
9dl (tufc la khoang 104 — 108 ngay sau khi hoa nd). 

4. Trai va hat 

Trai la nang qua con mang dai hoa d cuong va 
nuom nhuy d chop trai. Vo trai khi song co mau 
xanh dot chuoi, khi gia co nhieu chdm nho mau tim 
do; khi chin vo do dan, roi chuyen sang tim va tim 
sam khi chin miii. 

Trai hinh cau, day phing, diicfng kinh 3,5 - 
7cm, nang 70 - lOOg.Vo trai lang, day 0,8 - 1cm, 
mdu tim hay tim nau d mat ngoai va tim d trong, 
chufa mOt loai dich ddng mau vang tiet ra khi trai 
non bi thUcfng. 

Phln thit ben trong trai chufa 5-7 mui tr&ng 
rdt de tach, cam khong suang, vi chua ngot (do brix 
17 - 19%). Cdc mui co hoac khong mang hat. Moi 
trai thirdng chura 1-3 hat phat trien. Cac hat ldn 
mau tim sam, duac bao boc bdi mot ldp xo mong 
phat trien ben trong mui. Hat dung dd nhan giong. 
Neu cay cang trong xa vimg xich dao thi hat cang 
dd bilep. 

Trai mang cut thtfdng cd 2 - 3 hat da phdt 
trien. Phan thit trai chiem 25 - 30%, chura 19,8% 
chat kho hoa tan, 4,3 % diidng khuf, 17,5% dbdng 
tong so, 0,5% protein; ngoai ra cdn cd lipid, chat 
xa, tro, acid ascorbic v& mot so khoang chat nhii 


12 



canxi, lan, kali, sit cung vitamin Bl, B2 va C. Pham 
chat trai c6 the thay doi do dieu kipn khi hau khac 
nhau. 

Ill- YEU CAU SINH THAI 

1. Nhipt dp - Am dp 

Cay mang cut sinh trUdng phat triin tot d cac 
vung nong va am vdi nhiet do khoang ttf 25 - 35°C 
va am do khong khi thap nhat la 80%. 

Cf nhiet do thap hon 20°C cay se tang trpdmg 
cham va d nhiet dp tii 38°C trd len hoac tif 5°C trd 
xuong co the lam chit cay. 

2. Cao dp 

Cay mang cut co the trong dupe d do cao 1.000m 
so vdi mat nude bien nhung toe do phat trien cua 
cay trong b vimg dong bang thi tot hon dr vimg cao 
nguydn. 

3. LiiPng mtfa 

Cay mang cut khong thi sinh triibng phat trien 
tot of vung qua kho han hoac qua am. Luang mUa 
hang nSm thich hop doi vdi cay mang cut phai tU 
1.200 mm trd len, phan bo deu trong nam va khong 
mUa d giai doan cay mang trai la tot nhat. 

4. Anh sang 

Trong 4-5 nam dau sau khi trong, cay mang 
cut can phai di/pc che bdt anh ning mat trdi chieu 


13 



trite tiep xuohg cay. C6 the che bong cho cay con 
bang each trong xen cac loai cay trong ng&n ngay 
nhu : cay chuoi, cay so dua hoac lam gi4n che bdt 
khoang 50 - 60% anh sang mat trPi cho cay bang 
c4c vat lieu nhu tau la dUa, ludi che s4ng, refm ra... 

5. Dat trbng 

Cay mang cut khong qua ken dat, c6 the sinh 
truong tren nhieu loai dat khac nhau nhung tot 
nhat la trong tren dat mau md, gi4u hufu co, toi 
xop, tang canh tac day, am nhung thoat nude tot, 
gdn nguon nude tudi, dat hoi chua co pH tif 5,5 - 7 
14 thich hop cho cay. Cay khdng thich hop vdi dat 
kiem do do cay khong the trong trdn vung dat bi 
nhiem m4n. 

IV- CHQN VA NHAN GidNG 

1. Chon giong trong 

Hau nhu tat ca nhung cay m4ng cut deu bit 
nguon tU mpt ddng ban dau du dupe gieo tif hat do 
hat m4ng cut bat thu va cay con phdt triln tU phoi 
cdi. Hi4n nay, trong san xuat trai m4ng cut d c4c 
nude vung nhipt ddi mpi chi phat hien c6 mpt giong 
m4ng cut. 

Do do, vide chon giong tot d4c bipt de trong 
rat kh6 kh4n vi thicu cac bien dong ve di truyen. 
Tuy nhien, vin co nhtfng c4 the co bieu hien m6t so 
d4c tinh tot hon trong quan the cay trong. Vi vay, 


14 



hidn nay khi can nhan giong nen chon hat, chon 
trai tit cac cay mang cut da dupe Vien nghien cUu 
cay an qua mien Nam tuyen chon tai cac tinh qua 
cac ky thi cay an trai ngon nhu cac cay mang cut 
dupe chon d tinh Ben Tre, Binh Duong hoac cac cay 
da duqc cdc tinh binh tuyen 1& cay dau dong de 
nhan giong trong rong rai. 

2. Phiicfng phap nhan giong 

Cay mang cut co the duqc nhan giong theo hai 
each: gieo tU hat hoac dung phUflng phap ghep ngon. 

a. Trong bang hat 

Do phai chon hat tot de nhan giong ma hat d 
d&u vu thuefng co sufc song tot hcfn nen thOi diem 
nhan giong mang cut pho bien la vao dau vu thu 
hoach trai, khoang thang 5, thang 6 trong nam. 

Chon trai to (nang hon 80g) va chin day du tii 
cay da duqc tuyen chon, tU trai nay ta tien hanh 
chon hat to (trong lupng hat tU lg trd len) lhm vat 
lieu nhan giong vi hat lOn ti le nay mam thuong 
cao va so cay con mpe tU cac hat co kich thude ldn 
nay co ti le song cao, tang trudng nhanh hcfn tU cac 
hat co kich thudfc nho. 

Hat da chon duqc ngam vao nude de rila sach 
phan thit va xcf bam quanh vo hat, trai hat len gia 
cho rao nude roi dem ngam vao cac loai thuoc phong 
ngUa nam, benh trong vai phut, sau dd dem gieo 
ngay vi hat rat de mat sufc nay mam va khd bao 


15 



quan. Hat dupe gieo thing tren lip UOm hocic gieo 
trong bau c6 chtfa dat cat, tro trk'u hoac mun xo difa 
vk chat hufU co. 

Hat nay mam sau 20 - 30 ngay. Noi gieo hat 
can dupe che mat va tudi nude gitf am thudng xuyen. 
Hat mang cut nay mam thong doi deu. RI phat 
trien tU mot ben day hat va choi se moc len tU day 
ben kia. Re mam thudng chet sdm vk re mOi se 
moc tU goc cua choi. Sufc phat trien choi tuy vao 
lupng chat du truf trong hat. 

Cay con neu gieo tren lip thi nen cay sdm vao 
bau khi dope 2 la. Khi doi la dau tien gia thi nhe 
nhang dua cay ra khdi moi truong OOm tren lip va 
cay vao biu oom (vdi kich thude bau la 12 x 15cm). 
Cay tre luc cay da cd 4 - 6 la se dd 1km re cky ton 
thoong. Den khi cay dupe mot nam tudi phai chuyen 
sang bau lorn hon (ldch thuPc bau nen la 17 - 25cm 
x 40 - 45cm) de re mkng cut phat trien thuan Ipi 
trong nam thuf hai. Ca hai giai doan nay deu can 
chon vat lieu vo bau thoat nude tot, giau dinh dUPng, 
co the dung hdn hop nhu mun xo diia: phan chudng 
hoai: dat dap nho theo ty le 3 :1 :1. Phai tudi nUdc 
day du, che b6ng cho cay va tudi nhe phan N:P:K 
(15:15:15) 2 thang mot lan ket hop vdi viec phun 
thuoc phong trO sau benh de cay phkt trien tot. 

ft. Ghep ngon 

Chon cay mkng cut Uom td hat khoang 2 nkm 
tuoi de lam goc ghep, luc ghep cay co mdt ckp nhdnh 


16 



ngang vd chon cdnh mdng cut Wong difcmg vdi goc 
ghdp d nhufng cay mdng cut dan dong da duPc tuyen 
chon de lam cdnh ghep. Cdnh ghep nen chon d 
khoang giufa chieu cao cua tan cay, canh co ngon 
htfdng len va co mot thap (canh ngang), mdt Id hoi 
tnfOng phong, doan ngon chon de thu canh co khoang 
each gida cac cap la phai deu. Canh ghep chi co 
m6t cap Id, moi la c^t di phan mia chieu dai. Cac 
canh ghep nam ngang hodc hifctag xuong deu khong 
tot cho cay phat trien ve sau. 

Trudc khi ghep tuoi cho goc ghep vda du am. 
Cdt ngang ngon goc ghep, phan goc ghep con lai co 3 
- 5 cap la. Che doi goc mot dudng dai khoang 2-3 
cm. Tren canh ghep lam vat nem can doi d cuoi chan 
canh, ddi 2-3 cm, cac mdt vat nen ndm ben phia Id 
vd phai bdng phdng. Chen nhe vat nem ednh ghep 
vdo dudng che sdn tren goc ghep, chu y sao cho cac 
mat cdt cua goc vd canh ghep phai dp sat vd triing 
kbit vao nhau, lay day ghep quan kin moi ghep, roi 
dung bao nylon boc kin canh ghep vd noi ghep. Sau 
khi ghep xong can giuf cay ghep a ncri co che mdt va 
chdm sdc nhu cay ittfm tir hat. 

Khoang 45 - 60 ngdy sau neu thay cdy ghep 
song, ngon xuat hien la non thi luc nay mdi md bao 
nylon ra, con day ghep se md khi cay co mot thap 
gia (canh ngang da trirdng thanh). Sau do mdi dua 
cay con ra vOdn trong. 

Tuy nhien, cay ghdp c6 ti le chet sau khi trong 


17 



cao hem, so trdi va trong luofng trai thap hon, ben 
canh do thdi gian ttf khi trong den khi cho trai cua 
cay ghep cung khong sdm hern cay trong b&ng hat. 
Do d6 phtfcfng phap nhan giong chu yeu va pho 
bien hien nay trong san xuat do! vdfi mdng cut vdn 
la gieo ttr hat. 

* Tieu chudn cay giong tot: (day la tieu chuan 
nganh do Bo Nong nghifep & PTNT ban hanh). 

Cay giong phai dung giong vdi yeu cau ve hinh 
thai cay giong nhu sau: 

- Co re thdng, vo khong bi ton thifdng den 
phan gd. 

- Dlining kinh than cay (do tai noi each mat 
dat bau irerm 2cm) phai dat ttr 0,6 cm trd len. 

- Bo r<§ phat trien tot, co nhieu re thii cap. Ri 
coc khong cong veo. 

- Than cay thang va vQng chSc. 

- So canh: co ttr mot cap nhanh ngang trd len. 

- So la: co 12 cap Id trtidng thanh trd len. 

- Cac la ngon da tritdng thanh, xanh tot vd co 
hinh dang, kich thude dac trilng cua giong. 

- Chieu cao cay giong (do ttr mat gid the bau 
irefm ddn dlnh choi) la ttr 70 cm trd len. 

- Cay giong phai dang sinh triTdng khoe, khong 
bi sdu bdnh, dac bi$t la khong mang trieu chufng 


18 



chay nhira viing tren than. 

- Tuoi cay giong: phai tren 2 n&m tif khi gieo 

hat. 

V- KY THUAT TR6NG VA CHAM S6C 

1. Vung trong 

Nen tr6ng cay mang cut d vung dat co nhieu 
mun, thoat node t6t, gan nguon node todi, khong bi 
nhilm man. Ngoai cac tinh da co trong mang cut 
nho : Ben Tre, Vlnh Long, Can Tho, Soc TrSng, 
Binh Dopng, Tra Vinh...; d nhOng vung khac neu 
chua trong cay mang cut nhOng neu co dieu kien 
khi hau, dat dai phu hop vdi yeu cau cua cay thi 
vSn c 6 kha nang phat trien loai cay an trai nay. 

2. Thcfi vu trong 

Cay mang cut co the trong dupe quanh nam, 
nhtfng thddng dope tr6ng vao dau mua mua de giam 
chi phi todi cho vOPn cay. Tuy nhien, cung c6 the 
dpa vko dieu kien cu the cua tiflng ncfi ma quyet 
dinh thdi vu trong cho phu hpp. 

A- CHUAN BI VLfCfN 

1. Dao mvfcfng l£n lip 

- O vung dat cao nhtf mien Dong Nam bo va 
nhufng ncfi co dieu kien tUcmg tif can dko gieng hoac 
lap ho truT ni/dc de tifori cay va xe ranh de tieu thoat 
nurdc kip thdi khi co mufa to nhkm tranh hien thefng 


19 



cay bi ngap ung cue bo. Khoang each gida 2 ranh, 
dq sau va do rdng cua ranh tuy thuoc vao dia hinh 
cua tifng nefi, thodng ranh duoc thiet ke rong 0,5 - 
lm vh do sau ft nhat lh 0,5m. Khoang each gitfa 2 
ranh gin nhau 5 - 6m (niu trong h&ng don) va 7 - 
8m (neu trong hang doi). 

- Cf nhtfng vimg dat thap nho DBSCL va nhOtng 
nefi co dieu kien tdcfng to thi can dho mUemg len lip 
di’ : tang dd d&y tang canh tac, co he thong moefng 
thong nhau de thoat node, rufa phen vi cung cip 
node cho vOdn khi cin thiet. 

Do sau vi rong cua mdcmg, lip la tuy thuoc vao 
dieu kien rieng cua tifng nefi, thong thodng mOefng 
rong 1,5 - 2m, sau 1 - 1,2m; lip rdng 5 - 6m (neu 
trong hang don) vk 7 - 8m (neu trong hhng doi). 

- Doi vdi vung co dia hinh khong bing phang 
nho mdt so" tinh d mi4n Dong Nam bo va mien 
Trung cin trong cay theo dodng dong mdc de thuan 
tien trong viec ban quan va ch&m soc cay. 

2. Dip de bao 

O nhOng vung thodng bi ngap, lu can co he 
thong de bao quanh cho tifng vOdn hodc de bao cho 
ca vung c6 dieu kien tOcfng to nhau de bao ve vOdn 
cdy vao miia moa lu, nhong phai co he thong tieu 
thoat node khi can thiet. 

3. Trdng cay chin gio 

Neu vOdn cd di$n tich ldn thi nen chia vOdn 


20 



Hinh 1: Hoa mang cut 




Hinh 3 Cay mang cut 2 nam tuoi 





Hinh 4: Mang cut 
trong xen v6i dua 








H'mh 8: 

Benh dom 
rong tren la 







Hinh 10: Hien tudng mui trai bj trong 



Hlnh 11: Trai mang cut 6 cac do chin 









thanh nhieu 16 nho (m6i 16 r0ng khoang 20 - 30 
ha, tuy nhien hinh dang v4 kich thifdc 16 con tuy 
thuQC rat nhieu v4o dieu ki|n cu thl cua tiftig ntfi 
trong). Chon cac loai cay tr6ng co do cao hop ]y, 
chac go, kh6 do nga trong quanh viidn hoac trong 
theo cac dirdng phan 16 de lam c&y chSn gio cho 
vJdn cay mang cut vi gio c6 the lam hai la va trdi 
mang cut. 

4. Khoang each trong 

Mang cut la cay than g6 cao to nen can trong 
vdi khoang each xa nhau de vutfn duqc thong thoang, 
cay khoe manh. Neu trong vifdn co suf dung ccf gidi 
de cham soc, thu hoach... thi khoang each trong nen 
rong horn triidng hop khong co sd dung cd gidi trong 
vifdn va khoang each givia hai h4ng phai xa hem 
khoang each giffa hai cay tren hang. Cd the trong 
vdi cac khoang each nhif sau: 

+ Trong cay vdi khoang each 10 x 10m/ cdy, 
mat do se la 100 cay/ ha. 

+ Trong cay vdi khoang each 10 x 7m/ cay, 
mat do 142 cay/ ha. 

+ Trong cay vdi khoang each 8-9 x 6-7m/ cay, 
mat do la 158 - 208 c4y/ ha. 

+ Trong cay vdi khoang each 7 x 7m/ c4y, mat 
do la 204 cay/ ha. 

Neu muon trong d4y thi vdn phai dam bdo 
tan cay khong diftfc giao nhau bang each tia canh 


21 



tao tdn cho cay sau m6i vu thu hoach. 

5. Trong xen 

Do cay mang cut trong vdri khoang each kha 
xa nhau, cay lai cham sinh trilcrng phat trien va l&u 
cho thu hoach nen trong nhtfng n&m dau de t§n 
dung dien tich dat va c6 them nguon thu nhap can 
trong mot so' cay ngdn ngay hoac cay an qua sinh 
trtfdng nhanh (nhh man, chuoL.) lam cay trong xen 
trong vtfcfn mang cut. 

Ngoai ra, co the trong cay m&ng cut xen trong 
vucm dda nhifng khong nen trong qua day ma phai 
dam bao dung khoang each thi mdri dat hieu qua 
kinh te. 

Cung co the thay the cay trong xen vdri m&ng 
cut bang cac loai co cai tao dat, co chin nuoi nhiftig 
khong nen trong d ngay sat goc cay va phan ben 
dutfi tan cay. 

B- KY THUAT TR6NG VA CHAM SOC 

1* Chuan bi ho" trong va each trong 

Ho' difcrc dao theo hinh kho'i vuong vdri ldch 
thifdc m6i canh 60 - 80cm va sau cung khoang 60 - 
80cm, bon lot trutfc cho mm ho 0,5 - 1kg voi, 100 - 
200g phan N:P:K (16:16:8 hoac 20:20:15), 10 - 20kg 
phan chuong hoai va 10 - 20g thuoc sat trung Re¬ 
gent. 

Nen trong cay tren mo dat cao hern mat lip 


22 



hoSc mlit dat ty nhien khoang 10 - 20 cm de han 
che hien tuong ngap ung gia tao. Khi cay con Uofm 
difcfc 2 nam tuoi tro' len, dat tieu chuan mdi di/a ra 
viicfn trong. 

Dat cay vao ho', tranh lam be bau itofm khi xe 
bao, khi dat can than trong de rd khong bi hu, lap 
dat ngang mat bau. Cam coc giuf cho cay khoi do 
nga, che bong va tndi niidc cho cay ngay sau khi 
trong. 

2. Che bong khi cay con nho 

Cay mang cut la cay ifa bong, cay con kho 
song ngodi trang nen can diforc che mat trong 4-5 
nam dau vi anh sang mat trdi chieu triic tiep co the 
lam hu hai dinh sinh trifcfng, cay cham phat trien. 
Ba con co the dung mai che bang vat lieu nhif t4u 
Id dda, lirdi che sang, tre dan, gian che phu la chuoi 
hay rcfm ra hoac trong xen cay che bong tarn thcfi 
nhif cdy chuoi de han che 50 - 60% anh sang mdt 
trdi anh hirdng true tiep den cdy nhat la trong hai 
n&m dau sau khi trong ra vtfdn. Trong chuoi each 
gob mdng cut 2 - 3m ve 4 hiidmg hoac chi trong d 2 
hudng Dong va Tay. 

Neu trong xen mang cut trong vUcfn di/a thi 
khong can trdng xen them nhufng cay khac nhUng 
trong giai doan dau, neu cf vi tri nao difa chua che 
bong dung yeu cau thi van phai dung mai che hoac 
trong cay che bong tarn thcfi cho cay con. Khong 
can trong xen khi cay da trading thanh luc 8-10 


23 



ndm tuoi. Neu muon trong xen vdi cac loai cay trong 
khdc thi phai dam bao mat dp theo yeu cau. 

3. Tu goc git! Im 

Ngay sau khi trong nen dung rum ra hodc co 
kho phu kin phan dat tori xop tren mo dat trong 
quanh cay mot top ddy khoang 1 0 - 20cm vd cdch 
xa goc cdy khoang 10 - 20cm, nhat Id trong mua 
kho de giam boc thoat hcfi nude. 

4. Bdi bun ldn lip 

Boi vdi nhufng vung c6 dao muong ten lip, 
khoang cdch giffa mdt nude thudng xuyen trong 
muong vdi mdt lip it nhat Id 50 - 60cm, nhung 
khoang each ndy edng ldn thi cang co ldi cho cay 
mdng cut. 

Hdng ndm, vao mua ndng edn vet bun d mUdng 
len boi lip nhdm nang cao mat lip vd cung cap them 
chdt dinh dudng cho cay. Nhung chi dupe boi mot 
ldp bun mdng khoang 3-5 cm de sau vai ngdy ldp 
bun nay se kho rao, ndt ra tao dupe sp thong thoang 
cho vung re cay. 

5. Ttfdi ntfdc 

Mdng cut Id cay c6 nhu cdu nude rat ldn dong 
thdi do hd thong re cay khong cd long hut va phat 
trien kem nen r§ mdng cut khi tiep xuc vdi dat khd 
hut nude vi vay can tudi nude vd chdm sdc cay thudng 
xuyen, nhdt la trong giai doan cay con vd cay dang 
mang trdi. 


24 



a. Giai dog.n cay con 

Phai tudi du nifdc nhat 14 trong nhufng thdng 
miia kho de giam ti le cay chet, giup cdy manh 
khoe, nhanh phat triin. Tuy nhien neu cay con bi 
ngap ung se chet nen can chu y thoat nirdc tot cho 
vifcfn cay. 

b. Giai doan cay ra hoa va mang trdi 

Can tirdi nirdc each ngay cho cay nhat la luc 
sau khi cay tro hoa, dau trai giup hoa phat triin 
tot, dau trai nhieu va trai nhanh phat triin. Neu 
thieu node cr giai doan nay thi cay rung hoa nhiiu, 
trdi nho, giam chat lirgng. 

6. Trii co dai 

Trong nhCfng nam dau khi cay chiTa khep tdn, 
co dai se phat trien manh, nen diet co bdng phitong 
phap thu cong hoac dung may cdt co. Tuy nhien khi 
can thiet c6 the dung cac loai thuoc trif co nhu : 
Glyphosate, Gramoxone,... de diet co tren vPbn mdng 
cut. 

7. Tia canh tao tan 

Tia canh tao tdn cho cay mdng cut phai dupe 
chu y thgc hign sdm va thudng xuyen dl co dirge 
tan cay can doi vd cay cho nang suat cao. 

Khi cay con nho, can tia bo cac ednh moc ddy 
dac, canh vufgt moc ddng, canh 6m yeu; canh bi sau 
benh; chi giut lai cac canh moc ngang, ednh khoe 


25 



manh de tao cho cay co tan thong thoang va can 
doi sau nay. 

Can c&t bo nhufng canh ben trong tan, canh 
moc dan cheo nhau nhkm giup anh sang co the d£n 
ditpc tat ca cac la giup cay quang hop tot va han che 
dope sU phat trien cua mot so loai nam benh cimg 
rong reu hai cay. 

Khi cay da cho trai, vao sau m§i vu trai phai 
tia bo nhufng canh bi sau b&nh, canh gia khong con 
kha nang cho trai, canh vo hieu n&m ben trong tan 
cay. Bac biet phai thu hep t&n cay de giup cay ra 
dot nhanh, nhieu va d6ng loat hon, tan cay khong 
giao nhau bang each tia ng&n lai nhufng canh d mat 
ngoai tan mot doan khoang 30 - 40cm. Tuy nhien 
tuy vao dieu kien thuc te ba con co the cat ng&n 
hay dai hefn lam sao cho tan cay tron deu, khong 
loi lom, khong co cac canh bi che khuat de bao dam 
cho sir phat trien cua tr£i. Khi c&y cao 8 - 10m co 
the cat ngon de giam chieu cao cay va tan ngang 
de phat trien. 

Cong viec tia canh can phai tien hanh ngay 
sau dprt bon phan lan thuf nhat va phai thpe hien 
xong trong mot tuan le de giup cay c6 dii dinh diTomg 
ra choi khoe va dong loat. Nen dung keo cdt canh de 
tia canh tren cao. 

Mac du mang cut co canh to nhifng lai rat 
gion va de gay, do do d cay co canh ph£t trien tot 
ho&c ckxih moc cham dat, can phai dung day nilon 


26 



ch&c de kdo canh len tren nham tranh gay nhdnh 
va cham dat bang cdch cot mgt dau day vao cknh 
vk dau con lai cot vao than cay chinh. Vi$c treo 
chnh Ik can thiet nhat la trong mua mda bao va 
trong vu thu hoach. Tranh leo trdo len nhdnh cky 
mang cut. 

8. Bon phfin 

Hien tiiomg cho trai each nam tren mang cut 
rat thiibng xay ra, nguyen nhan chu yeu la do che do 
bon phan cho cay chiTa hop ly. Nay chung tol xin de 
nghi mot qui trinh b6n phan de ngddi trong tham 
khao nhif sau: 

a. Giai dogn cay chiia cho trai 

• Bon lot: Moi n&m bon 5 - 10kg phan chudng 
hoai muc va 1- 2kg phan htfu cd khodng Compomix 
Dau trau cho moi cay. Tr&n deu phan vdi ldfp dat 
mat roi cho vao ho triidc khi dat c&y (doi vdi ciy 
chuln bi trong) hoac xdi dat theo hinh chieu tin 
cay, b6n phan xub'ng roi vui lap phan. 

• Bon thuc: Mang cut thcfi ky Idem thiet ccf 
ban co the dung phan N:P:K (20:20:15)+TE hay 
N:P:K:S (16:16:8:13) Bdu trau. Lieu lifcfng b6n tuy 
theo tuoi c§y nhtf sau: 

+ Nam thd 1: bon 0,5kg / cay/ nam. 

+ Nam thd 2: bon 0,75kg - 1kg / cay/ nam. 

+ Nam thd 3: b6n 1kg - 1, 25kg / cay/ nam. 


27 



+ Nam thuf 4: bon 1, 25kg - 1,5kg / cay/ n&m. 

+ N&m thuf 5: b6n 1, 5kg - 2kg / cay/ nSm. 

Lifpng phan tren chia ra lam 3-4 lan bon/ 
n&m. Co the hoa phan ra ndcfc de tdori hay bon vao 
dat. Neu bon vao dat can xbi dat vong theo tan cay, 
bon phan cho deu quanh goc roi lap dat lai. 

b. Giai doan cay cho trdi 

* Thai diem, bon va loai phan 

ThuWng chia lam 3-4 lan bon trong nam : 3au 
thu hoach, trndc khi ra hoa, sau khi dau trai va luc 
Ida trai dau tien lcrn bang ngon tay cai. Cung co the 
ghep 2 lan bon phan sau lam mot tuy vao dieu kien 
cu the tUng noi. 

* Lan 1: Ngay sau khi thu hoach xong phai tia 
bdt cac canh gia coi, canh bi sau benh, canh o'm yeu 
trong tan, luc nay can suf dung phan vo co co ham 
luqng dam cao de giup cay nhanh ra la mdi. Bon 
cho m6i cay 20 - 30kg phan chuong hoai muc va 1 
-3 kg phan Dau trau ATI hoac N:P:K(13:13:13)+TE 
Bau trau ket hop phun phan bon la Dau trau 005 
dinh ky 7 - 10 ngay/ lan. 

Cung c6 the bon phan hufu cO ket hop phan vo 
co theo cong thdc N:P:K (20:20:10) hoac N:P:K:S 
(16:16:8:13). 

* Lan 2: TrOdc khi cay ra hoa 30 - 40 ngay, 
giai doan nay nen suf dung phan vo co co ham lufpng 


28 



Ian va kali cao. Tronggiai doom nay trdnh bon nhieu 
phan dam vi se lam cho cay co kha nang ra la nhieu 
hem ra hoa. 

Bon 1 - 3 kg phan Bau trau AT2 ho&c N:P:K 
(13:13:13)+TE B4u trau J cay ket hop phun phan 
bon 14 Bau trau 007 dinh ky 7 - 10 ngay/ lan. 

Ngoai ra, cung co the stir dung phan N:P:K 
(8:24:24). 

* Lan 3: Sau khi dau trai bon 1 - 3 kg phan 
Bau trau AT3 hoac N:P:K (13:13:13)+TE Bau trau/ 
cay ket hop phun phan bon la Biu trau 009 dinh 
ky 7 - 10 ngay/ lan. 

* Lan 4: Khi trai mSng cut co dilorng ldnh 1 - 
2cm, luc nay can bon phdn co ham lifpng kali cao: 
tiep tuc bon 1 -3 kg phan Bau trau AT3 hoac N:P:K 
(13:13:13)+TE Bau trau/ cay ket hop phun phan 
bon la Bau trau 009 dinh ky 7 - 10 ngay/ lan. 

COng co the sir dung cac dang phan vo co khac 
de b6n cho cay trong giai doan nay nha N:P:K 
(13:13:21) hoac N:P:K (10:10:15). 

* Lieu hiang phan: 

Box vdi cay m4ng cut co difdng kinh tdn 5 - 6m 
dang phat trien binh thutmg co the b6n phan vdi 
lieu lifpng: 20 - 30kg phan chuong hoai muc kho rao/ 
cay va 1 - 3kg phan vo co/ lan/ cay, tufc 4 - 12kg/ 
cay/ nam. Lieu lilpng phan bon cho m6i cay thay d<Si 
la tuy thuoc vao dieu kien dat trong, tuoi cay, dtfOng 


29 



kinh tan, tinh trang sure khoe cua cay va ndng suat 
thu hoach cua vu trade. 

Ngoai ra de gop phan nang cao nSng sucit, 
pham chat trai con co the phun ket hop phan bon 
la co ham Idtfng N:P:K va bo sung cac chat trung, vi 
lilorng nhd phan bon la Dau trau 005, Dau trau 007 
va D4u trau 009 phun nhieu lan, m6i lan each nhau 
7-10 ngay theo lieu lhofng khuyen cao tren bao bi 
va vao cac thdi diem nhil hildng ddn d ph4n tren. 

• Phiiang phnp bon: 

Sau khi thu don loan bo vat lieu tu goc, tien 
hanh xdi ranh sau 5 - 10cm, rong 20 - 50cm d 2/3 
hinh chieu tan cay {tinh tif go'c) do bo re m£ng cut 
chi phat trien trong khoang 2/3 tan cay. B6n phan 
vao ranh, lap d&'t lai, sau do tien hdnh tu goc va 
tildi nude ngay. Rieng do! vdi phan hufU ca chi bon 
mot lan trong n&m ngay sau khi thu hoach va tia 
canh xong. 

9. Xuf ly ra hoa scfm 

Be vUdn mhng cut co trai sdm nhil mong muon 
hoac co trai chin trade miia mda, khong bi hidn tuong 
chay nhiia ra ngoai vo hoSLc vao trong trdi va bi 
siiomg cufng miii ben trong trdi, d6ng thdi trai dat 
tieu chuan xuat khau nhd trong liftfng trdi phai ldn 
lion 80g, co mau sSc dep thi co the xil ly cho cay ra 
hoa sdm nhu sau: 

Sau khi thu hoach xong can bdn phan, tia canh 


30 



tao tan sdm cho cay de gitip cay ra la non sdm hcfn 
vao khoang thang 8 - 9dl. Trudng hop cay khong 
ra Id non sau khi bdn phan thi co th£ phun them 
phan Ure de klch thich cay ra la non vdi lieu lupng 
100 - 200g/ 20 lit nude hoac Thioure 95% vdi lieu 
lpgrng 30g/ 8 lit ndde. Phun Thioure thuc day ra dpt 
mdi dong loat luc 7 ngay sau khi xuf ly nhtlng chii y 
neu dung Thioure vdri nong do cao se gay ra hien 
tulang rung la, anh huomg den sU sinh tritdng cua 
cay. Rieng phun phan Ure cay cung ra dpt mori nhifng 
khong dong loat va thdi gian ra dpt keo dai. 

Khi dpt non dat 9-10 tuan tuoi (nghla la la 
choi da thanh thuc) tien hanh tao kho han cho cay 
trong khoang 2-4 tuan. Thdi diem nay can theo 
doi vildn that chat che, khi la non co bieu hien heo, 
hoac dpt non bi mop lai thi tien hanh cho nude vao 
muang trd lai (neu vifdn co he thong miicfng lip) va 
tudi that dim 1-2 lan, m6i lan each nhau 7 ngay 
de klch thich cay ra hoa. Neu cay vln chiia ra hoa 
thi lai tao kho han vl tudi midc trd lai nhu lan 
trade. 

VI- PHONG TR| SAU BENH HAI CHINH 
A- SAU HAI 

1. Sau ve bua (Phyllocnistic citrella) 

Sau non mdi nd 4n bieu bi la, thiidng tan edng 
mat dildi la tao thanh nhufng dddng ngoan ngodo 
va co the gay chay tdng mang tren la lam anh 


31 



hifdng den sinh tnidng cua cay. 

* Be phong tri sau ve bua tren la mang cut co 
the cat tia canh de cay ra dpt non dong loat vk khi 
dpt non dai khoang 2- 3cm ho$.c thay sau bat dau 
xuat hien thl phun cac loai thuoc nhu(: Lancer, 
Sherzol, Diaphos, Ga Noi, Dau khoang SK Enspray 
99 (SK99) vao thdi diem sau non theo lieu lUpng 
khuyen cko tren bao bi. 

2. Bo tri (Thrips spp.) 

Bp tri gay hai tren hoa va hien dien den giai 
doan trdi non, chung tan cong l^m trdi chdy nhpa, 
tao thanh cac vet seo tren vo trai lam giam chat 
lifpng va gi k tri thuong pham cua trai. 

*Phbng tri: Tia bo cac canh trong tan giup 
vitdn cay thong thoang se lam giam mat so" bp tri. 
Bong thcri co the phun ngtia vao giai doan trai non 
bkng cac loai thuoc Sherpa, Pyrinex, Dragon, Fenbis, 
Dau khoang SK99 theo lieu ldpng khuyen cao. Hien 
nay, hon hap Ddu khoang (0,25%) + Thuoc trie sau 
(giam nita lieu litang) duoc sit dung rdt hieu qua 
tren doi tiiang nay. 

3. Nhpn do (Tetranychus spp.) 

Thanh trung nhpn do rat nho, mau vang lot 
hay do nhat, co tam chan. Nhen can pha vo trai 
lam vo san siii nha da cam, lam giam chat liipng va 
gia tri thuerng pham cua trai. 

* Phong tri: Co the phun ntfdc vdi ap lpc manh 


32 



len tan cay vao mua nkng se lam giam mat so nhcn 
do, cung co the dung cac loai thuoc de phbng tri 
nhtf Dimenat, Dau SK Enspray 99, Saipromite, 
Sulox theo lieu Ititfng khuyen cao vao giai doan cay 
mang trai non. 

B- BENH HAI 

1. B£nh dom rong (do tao Cephaleuros 
virescens) 

Benh xay ra tren la, than, nhanh. Rong tan 
cong tren than, nhanh tao thanh cac dom dong 
tien hay loang Id mau xam xanh hofic vang, tren dd 
rong phat trien thknh ldp nhung min. Phan ldn vet 
benh thndng phat trien a mat tren la, trong khi 
mat du'dri la van binh thifbng. Mpt so" vet benh phat 
trien lau, rong co the 1km mo lk bi hiiy hoai va mat 
diidi dom benh co mau nau nhat. La bi bdnh nkng 
co the vang va rung. NhiJng noi chung benh khong 
anh hi tang 1dm den sinh triibng va nang suat cay, 
do thufcmg chi phat sinh tren la gia va it kn sau vao 
trong mo te bao la. Tuy vky, benh co the anh hifomg 
phan nao den sif quang hop cua la va 1km cky kdm 
xanh tUcfi. 

* Phbng tri: Bkng each nen trong cay vdri mat 
do vita phai va tia bbt canh la khong hibu qua dd 
cay thong thoang dong thefi bon phan day du cho 
cky. Cung co the phun hoac bdi cac hon hop thuoc 
chuta goc dong hoac cung co the dung voi quet ldn 
than va ckc canh cay ldn cua cay 2 lany 1 nam vko 


33 



dau vk cuoi mu a mUa, 

2. B£nh dom ia (do nam Pestalotia sp.) 

Benh nay kha quan trong tren mang cut. 0 
Thdi Lan, Malaysia ngiTcti ta rat quan tarn den benh 
nay vi benh co the lam rung la va anh hifdng den 
nang suat cay trong. 

Trieu chufng gay hai la dom benh ban dau 
thiTbng co mau vang cam, sau lan nhanh va chuyen 
sang mau nau do, xung quanh vet benh c6 vien nau 
sam. Vet benh thutrng khong c6 hinh danh nhat 
dinh. Kich thudc vet benh co thd rdt lorn ho&c nhieu 
vet benh noi lien vdi nhau lam cho la bi kh6 vd 
chdy. Tren be mat vet benh cung co the thay nhOrng 
d nam mau den, do la nhutng bao tut nam, tit nhurng 
o n£im ndy, chung co the la nguon lay nhiim tiep 
theo. Bdo tuf cua ndm gay benh co the ditoc lan 
truyen qua nitdc mifa, nifdc tutdri phun ... tit nhutng la 
benh tren cay. 

*Phong tri benh dom Id tren mang cut bang 
each sut dung cac loai thude nhif: Dipomate , Mexyl 
MZ , Zin, Thio-M ... 

3. Benh chet nhanh (do naan Pestaliotopsis 

sp.) 

Trieu chufng Id nam tan edng gay chay la va 
lam chet titng nhdnh nho tren cay, benh co the lay 
lan rdt nhanh trong didu ki|n am do cao, luc mita 
nhieu. 


34 



*Phdng tri b$nh chet nhanh bang each tia bo 
cac eanh trong tan cho cay thong thoang, co the 
dung cac loai thuo'c de phong ngufa nhu sau: 
Carbenzim, Hat vang, Bendazol, Thio-M, ... theo 
lieu iLfong khuyen cao tren bao bi. 

4. Bqnh chay mu vang tren trai 

La mot hien tiTOng tiiOng doi pho bien tren 
trai mSng cut, thadng ti le trai bi bdnh la th 15 - 
20%, lam giam hieu qua thu hoaeh mot edeh dang 
ke. Tuy v$y nhtfng tai lieu nghien cdu ve benh nay 
d ta hau nhd chiia day du 

Theo GS. Vu Cong Hau, benh chay mu vang 
tren trai m&ng cut cd the do mot con sau mieng 
chich hut gay nen, cung co the do mot nguyen nhan 
sinh ly nhu maa gio nhieu hoac bo re bi ton thnong. 
Trong thdi gian tit 2 - 3 tuan ll trade khi trai chin 
gap maa to lien tuc thi trai mang cut lai rat hay bi 
chay mu vang, cd the lam mui mang ben trong trai 
bi d^ng hoac thoi, khong an daqc. 

Theo ket qua khao sat cua tradng Dai hoc 
Kasetsart (Thai Lan) cho thay trong miia maa hien 
tddng mui mang cut bi trong thay vi trdng due cung 
xay ra nghiem trong do cd su thda nude trong trai 
lam cho cac te bao thit trai bi ha hai, chat dadng va 
acid bi ri ra ngoai tao nen su dong lai cua pectin lam 
thit trbi trd nen trong va cufng. 

O ntfofc ta nhieu chu viicfn cung co nhan xet la 
nam nao miia sdfm va nhieu thi benh chay mu viing 


35 



tren trai miing cut cung phdt sinh nhieu. M6t so" 
trai mdng cut bi chay mu vang phia trong thi d goc 
cuong trai c6 vet tham va tren do moc ra nam 
Phytophthora, nhd vay la nam co the tham gia mot 
phan trong viec tao nen hien toong chay mu vang. 

Do chu'a xac dinh chlnh xac ddcrc nguyen nhan 
gay benh chay mu vang tren trai mang cut, vi vay 
hien nay chifa the de ra bien phap phong trii nao 
thlch hop bang each su( dung cac loai thuoc trii sau 
hay trd benh done ma trOdc mkt chi co the khuyen 
cao ba con can pbai giCf cho vOdn cay dam bao thodt 
node tot trong mua mua va xuf ly cho cay ra hoa 
sdm dl cho thu hoach trai trOdc khi mua mOa den. 

5. B£nh than thif (do nam Collectotrichum ) 

Benh co the phat sinh tren la, canh va trdi. 
Tren la, benh tao thanh cac dom chay m&u n&u, 
nhieu dom co the lien ket vdi nhau lam kho ca mot 
mang la. Tren trai benh tao thanh nhOng dom mau 
nau den co the lam trai thoi kho va rung. 

Nam ton tai tren cac la va trai bi benh, phat 
tan lay lan do gio va node. Benh se phat trien manh 
khi trdi mOa nhieu, thdi tiet <im thap. 

*Phdng tri b4ng cac bidn phap tia canh tao 
tan de cay thong thoang, nhieu anh sang va kho 
rao. Khi phat hien mdi co benh, dung cac loai thuoc 
nho Carbenzim, Mexyl MZ, Bendazol, Thio-M, ... 
phun Odt deu len tan la ho&e khi trai con non. 


36 



Vil- THU HOACH BAO QUAN 

Nen c&X trai mang cut vao luc chieu mat hoac 
sang sdm, dung dung cu co tui vai de hai luc trai co 
raau hong hoac vao thcfi diem trai m&ng vifa diem 
son bdng dau t&m. Thu hoach trai mang cut d cac 
do chin khac nhau (theo mau sac vo trai) tuy vao 
dieu kien tieu thu: thi trdcfng gan hay xa, dieu kidn 
van chuyen, bao quan co dam bao hay khong... 

Khi hai phai that can than, tranh sh va cham 
manh tren trai, khong de trai rcri tit do tren mat 
dat. ngay sau khi hai xong khong nen de trai thanh 
dong tren mat dat ma phai chufa trong mot dung cu 
nhu r o nhiJa, gio co lot giay ... nham tranh sh xay 
xat trai de giam ton that sau thu hoach. 

Sau do tien hanh phan loai trai theo tifng kich 
cd rieng biet tuy theo dcm dat hang cua ngiidi mua, 
loai bo nhiifng trdi bi ddp, hu hong, chay mu, sau 
benh. Roi lam sach so bo bdng each dung vai am 
lau nhe de loai bo cac vet ban va dat cat bam tren 
vo trai. 

Thdi gian ton trO trai mang cut thay doi tuy 
theo dieu kien bao quan: trai mang cut tiioi cd the 
giGf doqc cf nhiet do phdng (25°C - 30®C) trong 5 - 
7 ngay. Con theo cac nghien cuTu cua Phan vidn 
Cong nghe sau thu hoach TP. HCM thi nhiet do 
bao quan thich hop nhat cho trai mang cut la 10°C 
trong thdi gian 2 tuan neu khong cd bao bi trai 


37 



m&ng cut vin dat chat lifcrng ve mat cam quan va 
gia tri dinh dtfdng. 

Neu trdi dtfcrc xd ly bao quan trong mang bao 
ORT 2000 thi co the gift dUOc gia tri cam quan cua 
trai trong 30 ngay ma vSn ddp dfng diroc tieu chuan 
thi/ong pham tren thi trifcfng trai cay do mang bao 
n&y c6 kha n&ng thoat hoi ntfdc thap hcfn nen giam 
ti le hao hut trong liiong tiidi cua trai va giuf cho do 
Cling cua trai viia phai. 


38 



tAi lieu tham khao 

1. Thailand Horticultural Research Institute. 
2003. Amazing Thai fruits, 

2. Nguyen Manh Chinh, 2001. 200 cdu hoi dap ve 

Sau - Benh - Co dai Cay dn trai . Nha xuat ban 
Nong nghiep, th&nh pho Ho Chi Minh. 

3. Phan vipn cd di£n nong nghipp va cong nghp 
sau thu hoach TP. Ho Chi Minh, 2003. Nghien 
ciXu tang thdi gian bao quan qua mang cut - Ky 
yeu hoi thao khoa hoc chuyen ngdnh bao ve thUc 
vat ndm 2003. 

4. Vi£n nghien ciiu cay jin qua mien Nam, 2003. 

So tay ky thuqt trong cay dn qua mien Trung va 
mien Nam. Nh& xuat; ban Nong nghiep, H& Noi. 

5. Vipn nghien cufu c&y an qua mien Nam, 2003. 

So tay huang dan tieu chuan vUdn uctm va ky thuat 
nhan giong cay dn qua mien Nam. Nha xu£t ban 
Nong nghiep, Npi. 

6. Vipn nghien cufu cay an qua mien Nam, 2004. 

Ket qua nghien citu Khoa hoc cong nghe Rau - 
Qua 2002 * 2003. Nh& xuit ban Nong nghiep, th&nh 
pho Ho Chi Minh. 

7. Vu Cong HAu, 1982. Trong cay dn qua trong 
vudn. Nha xuat b&n Nong nghipp, thanh pho Ho 
Chi Minh. 

8. Vu Cong H$u, 2000. Trong cay dn qua d Viet 
Nam . Nh& xuat ban Nong nghiep, th&nh pho Ho 
Chi Minh. 


39 


KY THUAT TRdNG VA THAM CANH 
cAy mAng CUT 

ThS. Nguy&n Thi Thanh Mai 


Chiu trach nhiem xudt ban: 

NGUYEN CAO DOANH 


Phu trach ban thdo : NGUYEN PHUNG THOAI 

Trinh bay - Bia : ANH VU 

Siia bai : PHLfdNG LUU 


nhA xuat ban n6ng nghiep 

16716 - Phitong Mai - Dong Da - Ha Noi 
DT: (04) 8523887 - 5760656 - 8521940 
Fax : (04) 5760748 . E-mail: nxbnn@hn.vnn.vn 


CHI NHANH NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 

58 Nguyen Binh Khiem Q,l, TP. Ho Chi Minh 
DT: (08) 8297157 - 8299521 
Fax: (08) 9101036 


In 1030 ban, kko 13 x 19 cm ted Cty in Bao bi vaXNK Tang hep. 
Giqy chap nhan dQng ky ke hooch xuat ban so 145 fXB-QLXB do Cue 
Xudt ban cap ngccy 3 !212005. In xong va nop lull chidu qui III12005. 




TU SACH KHUYEN NONG 

CHO MOI NHA 

■ 

★ Tu sach phuc vu cac chufcfng trinh: 

Xoa doi giam ngheo, 50 trieu dong/ha, Buu dien 
van hoa, Tu sach xa, phiid'ng...gdp phfin chuyen 
dich cu cau cay trong, vat nuoi, phuc vu cong 
nghiep hoa - hien dai hoa nong nghiep & phat 
trien nong thon. 

★ Gdm cac chu de: Hlfdng dan chan nuoi, trong 
trot, phong triisau benh. dich hai cho tat ca cac 
loai cay con pho bicn or Viet Nam. 

★ Sach do cac tac gia co uy tin cua nganh nong 
nghiep viet. Nha xuat ban Nong nghiep xuat 
ban. 



Phat hanh tai: 


CTY PHAT HANH SACH TP. BA NANG 

Dia chi: 31-33 Yen Bai - Da NSng 
DT: 0311.821246 - 893010 • F c kiimn K ihanitunhc;iy 
Email: phsdana@dng. 


005123 


000912 
COO VNO 


63 534 0 


15/145 • 05 


NN 05 


Gia >’ 000d 



























